H.T. THÍCH THANH TỪ 


THÂM Ý QUA HÌNH 
TƯỢNG PHẠT, 


BỒ TÁT 


TỰA 
Thờ Phật và Bồ-tát là cốt tỏ lòng nhớ ơn, cung 
kính và học đòi theo hạnh nguyện của các Ngài. Bởi vì 
chư Phật đã trải vô số kiếp cần khổ tu hành và đã biết 
bao nhiêu lần hy sinh thân mạng để mưu cầu sự an vui 
lợi ích cho chúng sanh. Chư Bồ-tát cũng thực hành theo 


hạnh nguyện của chư Phật, nhưng chưa được viên mãn. 
Cho nên, các Ngài đã phát đại nguyện lăn xả vào cuộc 
đời khổ đau ô trược này để cứu độ chúng sanh. Mỗi vị 
đều đầy đủ tất cả công hạnh như nhau, song tuy sở nhân 
tu hành từ vô lượng kiếp của mỗi vị mà có hiển bày ưu 
liệt khác nhau. Chúng ta họa, tạc, tô tượng các Ngài để 
thờ, là vì ngưỡng mộ hạnh nguyện cao cả của các Ngài 
và tÖ lòng tri ân, kính mến tâm vị tha không bờ bến của 
các Ngài. 

Nhưng, gần đây có nhiều Phật tử thờ tượng 
Phật, Bồ-tát mà không đúng ý nghĩa nói trên. Họ thờ 
Phật, Bồ-tát với tính cách nhờ sự có mặt của các Ngài ở 
trong nhà để bọn ma quỷ tinh quái sợ oai không dám đến 
phá phách. Hoặc họ thờ Phật, Bồ-tát để nhờ sự ban ân 
cho gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Hoặc họ thờ 
theo cổ lệ ông bà để lại, mà không biết ý nghĩa gì. Do 
đó, Phật, Bồ-tát đã mất tư cách bậc thầy sáng suốt của 
người dẫn đường chúng sanh, mà trở thành vị thần linh 
có đủ uy thế ban phúc giáng họa. 

Bởi thấy những sai lầm ấy, tôi không ngại chỗ 
nghiên cứu chưa thấu đáo, sự hiểu biết còn nông cạn, 
cũng cố gắng viết thành tập sách này. Mong rằng tập 
sách nhỏ này đóng góp được một chút trong công cuộc 
xiến dương chánh pháp. Tập sách này chỈ phác họa sơ 


qua tiểu sử hoặc tiền thân, hạnh nguyện, biểu tượng và 
thâm ý của mỗi tượng Phật, Bồ-tát. Trong đây, tôi nhắm 
vào những vị Phật, Bồ-tát được hàng Phật tử kính thờ 
nhiều nhất để giải thích, ngoài ra còn nhiều vị nữa, chưa 
đề cập đến. Chờ tập sách này ra đời, nếu được sự Ủng 
hộ nồng nhiệt của các Phật tử và sự chỉ bảo thêm của 
các bậc cao minh, chúng tôi sẽ cố gắng viết tập thỨ hai 
bàn đến tượng những vị Bồ-tát có thờ ở chùa, nhưng ít 
được các Phật tử biết đến. 
Kính ghi 
THÍCH THANH TỪ 
Pháp Lạc Thất, đầu mùa hạ, PL. 2511 (27-5-1967) 
DẪN KHỞI 

Bất cứ mộit tôn giáo nào phần nghi lễ thờ phụng 
vẫn được coi là phần thiêng liêng quan trọng. Nhờ hình 
thức ấy gây cho tín đồ thêm vững niềm tin và thánh hóa 
tâm hồn họ trong những khi hành lễ. Nhưng, riêng về 
Phật giáo về mặt thờ phụng, chúng ta thấy mỗi chùa của 
mỗi Tông phái đều có lối thờ phụng khác nhau, nhất là 
giữa Nam tông và Bắc tông. 

Nam tông Phật giáo trong chùa thờ Phật, chỉ thờ 
duy nhất một đức Phật Thích Ca. Ngoài ra, có thỜ các v] 
La-hán đều là những vị đệ tử tôn túc của đức Phật 
Thích Ca. Tượng đức Phật Thích Ca, tạc hình lúc Ngài 


đang tu khổ hạnh trong khổ hạnh lâm, thân thể gầy ốm 
chỉ còn da bọc xương: hoặc tạc hình lúc Ngài thành đạo 
ngồi dưới cội cây Bồ-đề; hoặc khi Ngài nhập Niết-bàn 
thân nằm ngay thẳng nghiêng bên hữu dưới cội cây Ta- 
la song thọ. Những hình tượng ấy đều căn cứ vào lịch 
sử đức Phật Thích Ca, với hình thức người Ấn Độ rõ 
ràng. 

Bắc tông Phật giáo trong chùa không những thờ 
đức Phật Thích Ca, mà còn thờ Phật Di Đà, Phật Di Lặc 
(là Phật tương lai), Phật Đại Nhật, Phật Dược Sư... 
Ngoài ra, còn thờ các vị Bồ-tát như: Bồ-tát Quan Thế 
Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng...; các 
vị La-hán như: Thập lục La-hán, hay Thập bát La-hán, 
Ông Tiêu, Ông Hộ, Ông Thiện, Ông Ác... Những hình 
tượng này đa sỐ có tính cách siêu thực, những vị Phật, 
Bồ-tát không có trong lịch sử ở thế giới chúng ta. 

Sự thờ phụng dị biệt đó, là kết quả của hai quan 
niệm khác nhau. 

Nam tông Phật giáo quan niệm hiện thân đức 
Phật Thích Ca là một con người, như bao nhiêu con 
ngƯời khác, cũng già, cũng bệnh, cũng chết... Đức Phật 
chỈ khác con người ở chỗ giác ngộ chân lý, cổi được 
vòng sanh tỬ luân hồi, tự tại giải thoát không còn tái 
sanh đời sau. Ngoài đức Phật Thích Ca Mâu Ni do hoàng 


tử Sĩ-đạt-ta, người Ấn ĐỘ xuất gia tu hành thành đạo, 
không còn vị Phật nào khác, ngoại trừ bảy đức Phật tiếp 
nối ra đời trên thế giới này. Quan niệm Ấy là y cứ bốn 
bộ kinh Nikaya. 

Bắc tông Phật giáo quan niệm hiện thân đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni chỉ là sự thị hiện, là một hóa thân. Nếu 
có già, bệnh, chết..., chẳng qua Ngài thị hiện cho giống 
người đời để hóa đỘ họ, kỳ thật Pháp thân Ngài là như 
như bất động, không sanh không diệt. Bởi thị hiện nên 
không nơi nào xứ nào mà chẳng có Phật, hiện thân 
người Ấn Độ chỉỈ là một giai đoạn trong muôn triệu giai 
đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân. Cho nên, 
Bắc tông Phật giáo không thấy đức Phật Thích Ca thật 
là người Ấn Độ, mà là người của tất cả chúng sanh, tùy 
người nước nào tưởng nhớ Ngài thì Ngài hóa thân 
ngƯời nước ấy để giáo hóa. Ngoài đức Phật Thích Ca 
còn có vô số đức Phật ở nhiều cõi khác, hiện thời cũng 
tùy duyên hóa độ chúng sanh như đức Phật Thích Ca. 
Chư Phật hỗ tương hóa độ nên hỗ tương giới thiệu 
công hạnh, thệ nguyện của nhau cho chúng sanh cõi 
mình biết, tùy sở thích của họ phát nguyện tu hành để 
được sanh vào cõi Phật nào cũng quý. Đến chư Bồ-tát 
cũng thế, chẳng phải chỉỈ riêng ở cõi này, mà ở khắp các 
cõi trong mười phương, thường tùy tùng chư Phật trợ 


lực giáo hóa chúng sanh, mỗi vị có mỗi công hạnh, thệ 
nguyện đặc biệt riêng. Quan niệm này xuất xỨ tỪ trong 
các bộ kinh Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Bảo Tích, Pháp Hoa, 
Hoa Nghiêm... 

Nhận xét qua hai quan niệm trên, nhữỮng hình 
thức Phật và La-hán thờ trong chùa Nam tông, chúng ta 
tìm hiểu chắc không khó lắm, vì có lịch sử rõ ràng. Chỉ 
những hình tượng Phật, Bồ-tát thờ trong các chùa Bắc 
tông mới thật khó hiểu, vì thỜ với tính cách tượng trưng 
siêu thực. Giờ đây, chúng ta thử tìm hiểu tỪng tượng 


một xem ý nghĩa thế nào ? 


TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MẪU 
NI 


(Buddha Sàkyammi) 

DANH HIỆU. - Thích Ca, Trung Hoa dịch là Năng 
nhân. Mâu Ni dịch là Tịch Mặc. Nghĩa là người hay phát 
khởi lòng nhân mà tâm hồn luôn luôn yên tĩnh. 

LƯỢC SỬ. - Trước đây trên 25 thế kỷ, ở Ấn Độ 
có vị Thánh xuất thế, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Khi ấy, xã hội Ấn Độ chia làm bốn đẳng cấp: Bà-la-môn 
(Brahmanes), Sát-đế-ly (Kastryas), Phệ-xá (Vaisyas) và 
Thủ-đà (Soudas) đức Phật Thích Ca sanh trong dòng quý 


tộc thuộc đẳng cấp thứ hai. Thân sinh Ngài là vua Tịnh 
Phạn (Suddodhana) và thân mẫu là hoàng hậu Ma-gia 
(Maya), ở thành Ca-tỳ-la (Kapilavatsu). Ngài giáng sanh 
vào ngày trăng tròn, tháng hai Ấn Độ, nhằm ngày rằm 
tháng tử âm lịch Trung Hoa. Tên Ngài là Sĩ-đạt-ta 
(Sidhartha). 

Ra đời chưa đầy một tháng, Ngài đã mồ côi mẹ, 
nhờ Di mẫu nuôi dưỡng cho đến trưởng thành. Năm 19 
tuổi, Ngài trốn vua cha vượt thành xuất gia tầm thầy 
học đạo. Tương truyền trước khi xuất gia, Ngài đã dạo 
chơi bốn cửa thành thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết. Từ 
đó, Ngài ôm lòng thương cảm vô hạn, quyết tìm con 
đường giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh. Vì thế, 
Ngài cương quyết ruồng bỖ ngai vàng và mọi lạc thú ở 
đời, xuất gia tầm đạo, mặc dầu có lắm người hết lời 
khuyên nhỦ ngăn can. 

Sau khi xuất gia, Ngài lê bước khắp nơi tìm thầy 
học đạo. Ngài đã từng tham học với hai v] sư trứ danh 
đương thời là A-la-lã-ca-lan (Aralah-Kalama) và Uất-đà- 
già-la-ma (Udraka-Kamapu-tar). Nhưng xét đến kết quả 
đạo lý của họ đều không làm cho Ngài thỏa mãn. 

Sau đó, Ngài từ giã họ vào rừng sâu tu khổ hạnh 
sáu năm, mỗi ngày chỉ ăn uống chút ít đủ duy trì mạng 


sống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đem lại kết quả gì. 


Cuối cùng nhận thấy phương pháp khổ hạnh không phải 
là con đường chân chánh, Ngài liền từ bỏ nó, trở lại lối 
sống bình thường, vận dụng tâm trí quán sát tướng chân 
thật của vũ trụ. Một hôm ngày thứ 49 ở dưới cội Bồ- 
đề, Ngài bừng ngộ thấy rõ chân lý của cuộc đời, biết 
được mọi người đều có đủ khả năng giác ngộ và giải 
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Sau khi đã chứng đạo, Ngài không ấp ủ tư lợi 
riêng mình, liền nhập thế phổ độ chúng sanh. TỪ đó, 
Ngài du hành thuyết pháp suốt 49 năm, chu du đến một 
phần ba xứ Ấn Độ. Những môn đồ được Ngài giáo hóa 
đông vô kể. Nơi Ngài thường đến và thường lưu trú là 
thình Vương Xá (Rajagrha nước Ma-kiỆt-đà 
(Magadha), thành Phệ-xá-ly (Vésali), thành Xá-vỆ 
(Shavasti) nước Câu-tát-la (Kosala). 

Năm 80 tuổi, nơi rừng Ta-la song thọ (Sala) ngoài 
thành Câu-thi (Kusin-agara), sau buổi thuyết pháp cuối 
cùng, Ngài vào Niết-bàn (Nibbna). 

BIỂU TƯỚNG. - Vào trong các chùa Phật giáo 
Bắc tông, ngay giữa chánh điện hoặc thờ một tượng 
Phật Thích Ca, hoặc thờ ba tượng ngồi ngang, đức 
Thích Ca ngự giữa, bên phải đức Phật Thích Ca là Phật 
A Di Đà, bên trái là Phật Di Lặc (Phật tương lai). Lối 
thờ này tượng trưng tam thế Phật, Phật Thích Ca là Phật 


hiện tại, Phật Di Đà là Phật quá khứ, Phật Di Lặc là 
Phật tương lai. Bất cứ lối thờ nào, đức Thích Ca đều 
ngự Ở giữa, nên cũng gọi Ngài là đức Trung Tôn. 

Tượng Phật Thích Ca không giống người Ấn Độ, 
mà tùy Ở nước nào tạo tượng Ngài giống người nước 
ấy. Ngài ngự trên đài sen, hai tay để ấn tam muội, đôi 
mắt khép lại ba phần tư. 

THÂM Ý. - Nhìn sơ qua hình tượng đức Phật 
Thích Ca, chúng ta đã thấy những điểm cách xa thực tế. 
Tại sao người ta không tạo tượng Ngài thật giống 
người Ấn Độ, ngồi trên toà cỏ dưới cội cây Bồ-đề 2 

Bởi vì Bắc tông Phật giáo quan niệm đức Phật 
không phải căn cứ vào con người xác thịt tầm thường, 
mà thấy Phật là Pháp thân thường trụ. Hiện thân Thái tử 
Sĩ-đạt-ta tu hành thành Phật, chỈ là một giai đoạn, một 
hóa thân tùy cơ cảm của chúng sanh thị hiện đấy thôi. 
Đã là hóa thân tùy cơ cảm thì ở đâu có cảm đức Phật 
đều ứng hiện như nguyện để độ họ. Vì thế, ở Việt Nam 
cảm mộ Phật, Phật sẽ thị hiện người Việt Nam, ở 
Trung Hoa cảm mộ Phật, Phật sẽ hiện người Trung Hoa 
để hóa đỘ... Đó là tư tưởng siêu thực, không còn thấy 
Phật ở trong một hình thức cố định nào. Đức Phật đã 
đồng hóa theo từng dân tộc, từng chủng loại. Do tư 
tưởng này, Bắc tông Phật giáo đối với đức Phật không 


thấy xa lạ, mà rất gần gủi thân mật và phát sanh tín 
ngưỡng “Phật tùy tâm hiện”. Ta hãy nghe vị Quốc Sư 
núi Yên TỬ nói với vua Trần Thái Tông, khi ông này lên 
núi cầu đạo: 

“Núi vốn không có Phật, chỈ có ở tâm. Lắng tâm 
mà thấy, đấy gọi là chân Phật. Nay bệ hạ muốn giác ngỘ 
tâm ấy thì đứng ở trần gian mà thành Phật, không phải 
khốn khổ cầu Phật ở ngoài”. 

(Khóa Hư Lục) 

Đã tin Phật tùy tâm hiện, nếu tâm mình tưởng 
Phật tức là có Phật hiện đến. Do đó phát sanh tín 
ngưỡng “Phật hiện cứu khổ mọi người”. Cho nên, 
những khi lâm tai, mắc họa, người ta hay thành kính, lễ 
mễ cầu Phật hiện mách bảo cho phương cách thoát khỏi 
tai họa. 

Phật ngự trên đài sen cũng là một ý nghĩa tượng 
trưng siêu thực. Bởi vì hoa sen được biểu thị cho đỨc 
tánh thanh tịnh và giải thoát. Hoa sen phát xuất trong 
vũng bùn nhơ nhớp, mà vẫn tỏa ra mùi hương thanh 
khiết. Đó là đặc tính không thể tìm được trong các loài 
hoa khác. Nằm giữa vũng bùn nhơ nhớp, mà không bị 
lây nhiễm mùi hôi hám, trái lại còn đầy đủ hương vị 
thơm tho, đó mới thật là thanh tịnh. Vì cái thanh tịnh 
ngay giữa chỗ ô uế, mới chân thật thanh tịnh. Nếu hoa 


sen mọc giữa bãi cát trắng phau, hay trên gò đất khô 
sạch sẽ, đầu có hương sắc gấp mấy lần hơn vẫn không 
được quý trọng. Bởi nó chui tỪ vũng bùn hôi hám mà 
lên, lại giữ được tánh cách thanh khiết, nên mới được 
mỌi người hâm mỘ. Đức Phật cũng thế, trước kia Ngài 
cũng là một con người như chúng ta, cũng có gia đình, 
cũng hưởng giàu sang sung sướng, nhưng con người ấy 
không bị dục lạc làm ô nhiễm, không bị sợi dây gia đình 
trói buỘc. Ở trong cảnh nhiễm ô dục lạc mà tâm hồn 
Ngài trinh bạch, ngồi trong tù ngục gia đình mà chí Ngài 
đã vượt ra ngoài vũ trụ mênh mông. Đức tánh trinh bạch 
và siêu việt ấy, chỈ có hoa sen mới đủ sức tượng trưng. 
Bắc tông Phật giáo đặt trọng ý nghĩa “thanh tịnh 
trong ô nhiễm” nên chủ trương “phiền não tức Bồ-đề”, 
“sanh tử tức Niết-bàn”. Không thể tìm Bồ-đề ngoài 
phiền não, không thể có Niết-bàn ngoài sanh tỬ. Cứ 
ngay trong phiền não chúng ta khéo chuyển sẽ thành Bồ- 
đề, trong sanh tử khéo chuyển sẽ thành Niết-bàn. Không 
chán sợ trốn tránh, không mơ ước mong cầu nơi nào 
khác. Vì thế, đi đến chủ trương “tích cực nhập thế”. 
Bởi vì không thể có đức Phật ngoài chúng sanh, không 
thể có cõi Cực-lạc thanh tịnh ngoài cõi Ta-bà uẾ trược. 
Đôi mắt đức Phât đâm chiêu nhìn xuống là biểu 
thị quán sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan 


luôn luôn phẳn chiếu nội tâm để tự giác tự ngộ. Tâm 
mình là chủ nhân ông của mọi hành động, mọi nghiệp 
quả. Ngộ được tự tâm là thấy được nguồn gốc vũ trụ 
và nhân sanh. Vì thế, Phật giáo chủ trương con người 
làm chủ mọi quả báo an lạc hay đau khổ cỦa mình. 
Muốn tránh quả khổ đau, cầu quả an lạc, con người 
phải tự sửa đổi hành vi trong tâm niệm mà hành động 
nơi tự thân mình. Một tâm niệm lành, một hành động tốt 
sẽ đến cho ta kết quả an vui hạnh phúc. Ngược lại, một 
tâm niệm ác, một hành động xấu sẽ chuốc lấy kết quả 
khổ đau về nơi mình. ChỈ có ta mới đủ thẩm quyền ban 
phúc giáng họa cho ta. Sự cầu cạnh, sự van xin nơi tha 
nhân hay thần linh, nếu có chỉ là phần phụ thuộc không 
đáng kể. Cho nên, ta phải quán sát lại ta, để luyện lọc 
tâm tánh và sửa đổi hành động của mình. Ách yếu của 
sự tu hành là phản quán tự tâm. Vua Trần Nhân Tông 
hồi về bổn phận, tông chỉ Thiền, Tuệ Trung Thượng Sĩ 
đáp: 

“Phẳn quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”. 
(Tam Tổ Thực Lục) (soi lại nơi mình là việc bổn phận, 
không từ nơi người mà được). Những phút sống lại nội 
tâm đương nhiên đôi mắt đâm chiêu nhìn xuống như khi 
chúng ta muốn kiểm soát lại tâm tư hay hành động của 
mình, dù đi, đứng, ngồi đôi mắt chúng ta nhất định phải 


nhìn xuống. Khi chúng ta muốn van xin điều gì với 
những người đáng kính bên ngoài dĩ nhiên đôi mắt phải 
trông lên vị ấy. Vì thế, khi nhìn lên đôi mắt đức Phật, 
đôi mắt các vị Thánh của tôn giáo khác, chúng ta có thể 
nhận biết tôn giáo nào chủ trương nội quan, tôn giáo nào 
chủ trương ngoại quan. 

Trên đẳnh đức Thích Ca có cục thịt nổi cao gọi là 
nhục kế (cục thịt đỏ), để biểu thị cho trí tuệ tuyệt vời. 
Theo các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm... Trên đẳnh đức 
Phật có tướng không thể thấy, tướng ấy bậc Bồ-tát từ 
sơ địa trở lên chỉ thấy được đôi phần, trừ Phật với Phật 
mới thấy trọn vẹn. Tướng ấy biểu thị cho Pháp thân vì 
chúng sanh không thể thấy nên gọi là “vô kiến đảnh 
tướng”. 

Chung quanh tượng Phật có những tia hào quang 
sáng chiếu để tiêu biểu ánh sáng trí tuệ của Phật lúc nào 
cũng soi sáng thế gian. Theo trong kinh nói chung quanh 
đức Phật luôn luôn có hào quang soi sáng một tầm. Bởi 
vì con người luôn luôn có một lớp nghiệp bao quanh, 
nếu nghiệp ác thì hiện lên vầng hắc ám, chúng sanh 
trông thấy kinh sợ, nếu nghiệp thiện thì hiện ra ánh sáng 
trong lành, chúng sanh trông thấy sanh tâm kính mến. Vì 
mắt thịt chúng ta quá thô thiển nên không thể trông thấy 


rõ ràng, song nếu tinh tế nhận xét cũng có thể nhận biết 


phần nào. Như người hiền lành đến trước chúng ta nhìn 
thoáng gương mặt là ta có cẳm tình ngay. Nếu người dữ 
đến trước chúng ta, nhìn sơ qua ta tự nhiên nảy sanh ác 
cảm liền. Cái linh cảm ấy không phải căn cứ vào hình 
thức, mà nó siêu hình thức. Thiết thực nhất là các anh 
đồ tể khi vào xóm làng bị chó theo đuổi sủa không thôi, 
dù họ chỉỈ đi tay không cũng thế. Cho nên ngày xưa các 
vị tu hành đắc đạo, có ai đến tham học, một phen nhìn 
qua là các Ngài biết phước duyên kể ấy mồng hay dày, 
rỒi tùy căn cơ giáo hóa. Đức Phật là con người thuần 
thiện tâm thanh tịnh, trí sáng suốt thì ánh hào quang bao 
bọc chung quanh là lẽ đương nhiên. 

Phật giáo Bắc tông thường thờ tượng Phật Thích 
Ca sơ sanh. Tượng này hình một hài nhi đứng trên hoa 
sen, tay mặt chỉỈ lên, tay trái chỈỉ xuống. Đó là biểu thị 
một bậc Thánh nhân xuất thế, vừa lọt lòng mẹ đã có 
những hành động siêu phàm. Và câu Ngài thốt ra lúc ấy 
là: 

Trên trời dưới trời, 

Chỉ ta hơn hết, 

Tất cả thế gian 

Sanh, già, bệnh, chết. 

Nghĩa là từ nhân gian đến các cõi trời, đối với 
vấn đề sanh, già, bệnh, chết chỉ có Ngài là người vượt 


ra và cứu thoát tất cả. Song Bắc tông Phật giáo thường 
thường dẫn hai câu đầu thôi, để nhấn mạnh vào chữ 
“ta” ám chỈ Pháp thân tuyệt đỐi, trên trời dưới đất không 
øì bì kỊp. 

Đây chỈ lược giải thích vài đặc điểm trong hình 
tượng đức Phật Thích Ca. Mong rằng những khi đến lễ 
dưới chân tượng Ngài, mỗi người đều ý thức được 
mình phải làm gì đối với hình ẳnh biểu thị ấy. Sự hữu 
ích của việc lễ Phật gốc ở chỗ nhận được thâm ý rồi 
thể theo đó sống một cuộc đời cao đẹp như Ngài. 


TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ 


(Buddha Amnita) 

DANH HIỆU. - Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ 
Ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng 
quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của 
Ngài không thể lường được. 

TIỀN THÂN. - Thời đức Phật Thế Tự Tại 
Vương, có vị quốc vương tên Kiều Thi Ca nghe Phật 
thuyết pháp liền bổ ngôi vua xuất gia làm Tỳ-kheo hiệu 
là Pháp Tạng. Một hôm, Ngài đẳnh lễ Phật cầu xin 
chứng minh cho Ngài phát 48 lời nguyện. Do nguyện 
lực ấy, sau này Ngài thành Phật hiệu A Di Đà ở cõi 
Cực-lạc. (Kinh Đại A Di Đà) 


Lại, một thuở xa xưa ở cõi San Đề Lam có ông 
vua tên Vô Tránh Niệm. Do đại thần Bảo Hải khuyến 
tiến, nhà vua gặp đức Phật Bảo Tạng, thành tâm cúng 
dường, quy y thọ giáo. Nhà vua phát nguyện sau này 
thành Phật sẽ làm giáo chủ một cõi cực kỳ trang nghiêm 
thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh. Đức Phật Bảo Tạng 
thọ ký cho Ngài sau này sẽ thành Phật hiệu A Di Đà, cõi 
nước tên Cực-lạc ở phương Tây. Hiện giờ Ngài đã 
thành Phật và đang thuyết pháp tại đó. (Kinh Bi Hoa) 

HẠNH NGUYỆN. - Đức Phật A Di Đà xưa phát 
48 lời nguyện lớn, trong đó có lời nguyện sẵn sàng tiếp 
dẫn chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài. Dù người 
ấy chỉ niệm mười câu danh hiệu Ngài, Ngài cũng tiếp 
dẫn vãng sanh về cõi Cực-lạc. 

BIỂU TƯỚNG. - Đức Phật A Di Đà thường thờ 
có hai tượng: Tượng ngồi kiết già trên tòa sen, tay kiết 
định ấn, tương tự tượng Thích Ca. Tượng đứng trên 
hoa sen lơ lửng trong hư không, bên dưới là bể cả sóng 
dậy chập chồng, mắt Ngài nhìn xuống, tay mặt đưa lên 
ngang vai, tay trái duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi tiếp 
cứu những người đang trầm mịch. Tượng ấy gọi là 
tượng Di Đà phóng quang. 

THÂM Ý. - Chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa tượng 
phóng quang này. Theo trong mật giáo giải thích: tay 


mặt Phật đưa lên biểu thị tứ thánh (Thanh văn, Duyên 
giác, Bồ-tát, Phật), tay trái duỗi xuống biểu thị lục phàm 
(Thiên, nhơn, A-tu-la, súc sanh, ngạ quÏ, địa ngục). 
Nghĩa là Ngài sẵn sàng tiếp độ lục phàm đưa lên quả vị 
tứ thánh. Ý nghĩa hình tượng này, chúng ta thấy rõ hơn, 
qua bốn câu kệ tán dương Ngài: 

Ái hà thiên xích lãng, 

Khổ hải vạn trùng ba; 

Dục thoát luân hồi lộ, 

Tảo cấp niệm Di Đà. 

Tạm dịch: 

Sông ái sóng ngàn thước, 

Bể khổ dậy muôn trùng: 

Kiếp luân hồi muốn thoát, 

Sớm gấp niệm Di Đà. 

Chúng ta là những chúng sanh đang đắm chìm 
trong sông ái, nước mắt đau thương thống khổ tràn trề 
như bể cả. Đức Phật Di Đà đang đứng chực trong hư 
không, đã duỗi cánh tay vàng chờ đợi cứu vớt chúng ta. 
Nhưng chúng ta có chịu ngoi đầu lên khổi dòng sông ái, 
đưa tay cho Ngài cứu vớt hay không ? Hay cỨ mãi lặn 
hụp trong sông mê bể ái, để đức Phật mãi đợi chờ mà 
không có một sự đáp Ứng nào ? Cánh tay vàng kia cứ 


duỗi thẳng đợi chờ, mà đàn con dại này mãi say mê lội 


đuổi bắt những hòn bọt, lặn mò bóng trăng. Để rồi bị 
sóng cuốn nƯỚc trôi càng ngày càng ra khơi, khiến 
người mẹ hiền kia đã lạc giọng kêu gọi. Kinh chép: 

Các đức Như Lai trong mười phương nhớ 
thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn mẹ 
thì cái nhớ ấy cũng không ích gì. Nếu con nhớ mẹ như 
mẹ nhớ con thì mẹ và con trong đời này, trong các đời 
sau quyết không xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật 
niệm Phật thì trong hiện tại và ở tương lai nhất định 
thấy Phật, cách Phật không xa...” 

(Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí niệm 
Phật). 

Hai người cùng hướng mặt về nhau mà đi, dù 
điểm phát xuất cách xa thế mấy, nhưng cũng được gặp 
nhau. Nếu hai người trở lưng mà đi, dù khi khởi hành họ 
Ở bên cạnh nhau, song càng đi họ càng xa nhau. Đức 
Phật luôn luôn hướng về chúng ta, nếu chúng ta cỨ né 
trốn Ngài thì làm sao gặp được Phật. Đáng lý chúng ta 
có cảm thì Phật mới ứng song ở đây đức Phật sẵn sàng 
ứng, mà chúng ta không chịu cẩm, thật đúng câu Phật 
quở: “các ông là người mê muội đáng thương”. 

Người phát tâm tu Tịnh độ tin chắc đức Phật 
đang chỜ đợi tiếp đón chúng ta về cõi Cực-lạc (tín), 
gắng công niệm Phật (hạnh), mong mỗi được sanh về 


cõi Phật (nguyện). Có đủ ba yếu tố này nhất định sẽ 
vãng sanh về Cực-lạc. 

Hình ảnh đức Phật A Di Đà là hình ẳnh mong 
chờ đón tiếp. Chúng ta phải sớm thức tỉnh nhận chân sự 
khổ đau, trong khi đang đắm chìm trong bể ái, để quay 
về với đức Từ bi. Phật là hiện thân cứu khổ, chúng ta là 
thực thể khổ đau. Một ngày nào chúng ta không còn đau 
khổ, ngày ấy đức Phật sẽ không còn duỗi tay chờ đợi 
cứu vớt chúng sanh. 


TƯỢNG ĐƯC DI LẠC 
(Mattreya) 

LƯỢC SỬ. - Bồ-tát Di Lặc người Nam Ấn, sanh 
trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích Ca xuất gia tu 
hành. Phật thọ ký: sau khi Phật Niết-bàn, Bồ-tát Di Lặc 
sanh về cung trời Đâu Suất, trụ trên đó bốn ngàn năm 
(4000) - tính theo năm tháng Ở thế gian là sáu mươi ức 
bầy ngàn muôn năm (6070000000) sau đó sanh xuống 
thế giới này tu hành ở trong vườn Hoa Lâm, dưới cội 
cây Long Hoa thành Phật hiệu Di Lặc. 

CÔNG HẠNH. - Ngài tu pháp quán các pháp Duy 
thức. Tất cả chúng sanh mê lầm chấp các pháp thế gian 
là thật có (biến kế sở chấp), nên bị sanh tử luân hồi, sự 
thật các pháp đều do nhân duyên sanh khởi (y tha khởi), 


in tuỒng như có; mà không thật có. Chung qui các pháp 
không ngoài tánh chân thật viên mãn (viên thành thật), 
lúc nào cũng tròn đầy sáng suốt không biến hoại. Quán 
như thế, phá được cái chấp mê lầm của phàm phu, nhận 
thấy hiện tướng các pháp do nhân duyên sanh khởi, thấu 
đạt chân tánh các pháp là chân thật tròn đầy. Đó là giác 
ngộ chứng quả. 

BIỂU TƯỚNG. - Tượng Ngài thờ theo lối Tam 
Thế Phật cũng tương tự tượng Phật Thích Ca. ChỈ đáng 
chú ý nhất bỨc tượng hình một vị Hòa thượng mập 
mạp, miệng cƯỜi toe toét, mặc áo phơi ngực, bày cái 
bụng to tướng, chung quanh có sáu đứa bé quấy nhiều, 
đứa chọc tay vào mũi, đứa móc miệng đứa chìa vào 
hông..., Ngài vẫn cười tự nhiên. Tượng này cũng gọi 
tượng Bồ-tát Di Lặc. Đây là y cứ vào điển tích Bố Đại 
Hòa thượng - Hòa thượng mang đãi lớn mà tô tượng. 

Bố Đại Hòa thượng xuất hiện vào đời nhà 
Lương ở Trung Hoa, Ngài ăn mặc xốc xếch, đi đâu 
thường mang cái bị lớn, gặp ai có món gì xin món ấy 
dồn vào bị, gặp những bọn trễ con đem ra phân phát cho 
chúng. Bọn trổ con thích Ngài lắm. Hôm sắp tịch, Ngài 
ngồi trên tẳng đá bên chùa Nhạc Lâm, nói bài kệ: 

Di Lặc chơn Di Lặc, 

Phân thân thiên bách ức; 


Thời thời th] thời nhân, 

Thời nhân tự bất thức. 

Dịch: 

Di Lặc thật Di Lặc, 

Phân thân trăm, ngàn, ức; 

Luôn luôn chỈ người đời, 

Người đời tự chẳng biết. 

THÂM Ý. - Pho tượng này vừa căn cứ vào hóa 
thân Bồ-tát, vừa hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Di Lặc Bồ-tát 
là hiện thân của đức tánh hỞ xả. Bởi vì, Ngài đã thấy 
các pháp do nhân duyên sanh khởi, không thật chỉ có giả 
danh, nên không chấp các pháp. Các pháp ấy không rời 
chân tánh viên mãn, nên dù sanh diệt biến hoại vẫn 
không thấy mất còn tăng giảm. Một hôm Hòa thượng 
Bảo Phước gặp Hòa thượng Bố Đại liền hỏi: 

- Đại ý Phật pháp là thế nào 2 

Bố Đại buông bị lớn xuống đất, đứng thẳng 
khoanh tay. 

Hỏi tiếp: 

- Chỉ là như vậy, hay lại có việc hướng thượng ? 

Bố Đại mang bị lên vai, đi. 

Qua hành động trên, chúng ta thấy hạnh chánh 
yếu của Ngài là xã. Đại ý Phật pháp là buông bỏ tất cả. 
Còn đeo đẳng, còn chấp chặt thì không thể nào thấu đạt 


được Phật pháp. Nhưng, xả bằng cách gắng gượng, xã 
mà vẫn còn luyến tiếc thì cái xả ấy cũng chưa thật là xả. 
Phải xả bằng cách vui vẻ thích thú, thì cái xả ấy mới 
thật là hỞ xả. Khi xả tất cả, người ta tưởng như không 
còn gì nữa, nhưng không. Sẽ còn đại Bồ-đề, là pháp 
hướng thượng. Cho nên, đến câu hỏi thứ hai, Ngài mang 
bị lên vai đi. Lấy đức hỷ xả làm chánh yếu, nên pho 
tượng Ngài lúc nào nơi miệng cũng nở nụ cười hỞ hả. 
Do vui về mà xả, cũng do xã nên được vui. Vì thế, Ngài 
vui cƯỜi mãi mãi, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào. Đến như 
sáu đứa bé chơi nghịch ngợm, đứa móc miệng, đứa chỈ 
tay vào mắt, đứa ngoáy lỖ tai, đứa chọt vào mũi, đứa 
đâm vô ngực, đứa lói vào hông, mà Ngài vẫn nở nụ 
cười tự tại. Sáu đứa bé ấy được mệnh danh là Lục tặc. 
Nghĩa là sáu đứa giặc hằng theo quấy nhiễu những kẻ tu 
hành. Chúng nó tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý củỦa con người. Tại sao mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân ý của chúng ta mà gọi là sáu đứa giặc ? Nếu muốn 
giết hết giặc tức là phải tiêu diệt chúng hết sao ? 

- Vì sáu cơ quan này tiếp xúc với ngoại cảnh, 
sanh nhiễm ái, gây ra tội lỗi đau khổ, nên gọi chúng là 
giặc. Như mắt thấy sắc sanh đắm trước, dục vọng dấy 
khởi, rồi muôn ngàn tội lỗi theo đó mà hình thành. Khi 


tai nghe tiếng hay, sanh say mê, tâm hồn xao xuyến, 


chạy đuổi theo tiếng hay mà quên hết nhữỮng gì cao 
thượng thanh bai. Lúc mũi ngửi mùi hương sanh lòng 
ưa thích, càng ưa thích càng kiếm tìm, để thỏa mãn lòng 
ưa thích, người ta không ngại gì tội lỗi, do đó tội lỗi 
chập chồng. Lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nghĩ pháp 
cũng như thế. Đó là nói về chiều thuận của nó. Nếu về 
chiều nghịch, mắt thấy sắc xấu sanh chán ghét, mũi 
ngửi mùi hôi sanh gớm nhờm, tai nghe tiếng dở sanh 
bực bội... là gốc khiến sân hận nổi lên. Tóm lại, tiếp xúc 
cái thích với nó thì sanh tham, cái không thích thì sanh 
sân cả hai điều là cội nguồn tội lỗi, nên gọi nó là sáu 
đứa giặc. 

Tuy nhiên, không phải phá hoại sáu cơ quan ấy 
gọi là giết hết giặc. Phá hoại nó, chúng ta sẽ thành kể tật 
quyền, không lợi gì cho sự tu tập. Chúng ta phải học 
theo gương đức Di Lặc, xả tất cả chấp ngã, chấp pháp. 
Ngã pháp đã xả hết, chúng ta sẽ tự tại trước mọi cẳnh, 
chừng ấy dù bọn lục tặc phá phách đến đâu cũng không 
làm não loạn tâm ta. Ta đã thắng được chúng và hàng 
phục chúng trở thành tay sai đắc lực của ta. Lúc chúng 
ta còn là phàm phu sáu cơ quan ấy là sáu đứa giặc hằng 
phá hoại ta, khi chúng ta chứng được quả thánh sáu cơ 
quan ấy trở thành sáu thứ thần thông (thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng 


thông, lậu tận thông). Thế là, sáu cơ quan ấy thành giặc 
thù hay thắng dụng đều do tâm chấp ngã pháp hay xả 
ngã pháp của chúng ta mà ra. Nó không phải tội lỗi, 
không phải công ơn, tội lỗi hay công ơn gốc ở tâm chấp 
hay xã của chúng ta mà thôi. 

Biết như vậy, chúng ta gắng tập đức hỷ xã của 
ngài Di Lặc buông bỏ tất cả hận thù, buông bổ mọi cố 
chấp, buông bổ lòng tham trước... Tất cả đều buông bỏ 
thì lòng chúng ta nhẹ nhàng như quả bóng đứt dây, thênh 
thang như hư không bao hàm vạn tượng, vui về hồn 
nhiên như đứa trễ thơ nhìn vào Ống kính vạn hoa. Được 
thế, còn gì làm ta đau khổ, còn gì khiến ta phải bực bội 
đắm mê. Đến đây, tâm như bể rộng mênh mông, trỜi cao 
thăm thẳm, mặc tình thuyền bè qua lại mà không lưu lại 
một vết tích gì trong bể, tùy duyên trăm ngàn mây nổi 
mà không ngại nhau trong hƯ không. 

Thờ tượng đức Di Lặc hay lễ bái Ngài, chúng ta 
phải nhớ hạnh hỷ xả là pháp tu chánh yếu để giải thoát 
mọi khổ đau. Có hạnh hỷ xả là có giải thoát, có an vui. 
Hỷ xả là thần dược trị lành mọi bệnh chấp trước của 
chúng sanh. Nụ cười của đức Di Lặc là nụ cười muôn 
thuở, không bao giỜ biến đổi. 


BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 


(Bodhisattva Avalokitesvara) 

DANH HIỆU. - Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát 
tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho 
họ thoát khổ. 

TIỀN THÂN. - Thuở đức Phật Bảo Tạng, Ngài là 
thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Ngài theo vua cha đến 
nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng Tăng chúng về 
cung cúng dường. Do công đức ấy, được Phật thọ ký 
sau này làm Bồ-tát hiệu là Quán Thế Âm, phụ tá đức 
Phật A Di Đà giáo hóa chúng sanh và sau nữa sẽ thành 
Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương, (kinh Bi 
Hoa quyển ba, phẩm Chư Bồ-tát bổn thọ ký). 

HẠNH NGUYỆYN. - Bồ-tát Quán Thế Âm không 
có trong lịch sử thế giới này. Ngài là vị Bồ-tát hầu cạnh 
đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực-lạc phương tây. Có 
chỗ nói Ngài không cố định ở thế giới nào, tùy chúng 
sanh ở đâu đau khổ thì Ngài thị hiện đến cứu độ. Quán 
Thế Âm là xem xét tiếng kêu đau khổ của chúng sanh ở 
đời. Vì thế, Ngài là hiện thân của tỪ bi. Chỗ nào có 
chúng sanh khổ đau là có Ngài hiện thân đến đấy. Ngài 
hằng tùy loại chúng sanh hóa thân độ họ. Có nhiều lần 
Ngài hóa thân người nữ độ đời, nên người ta thường 
gọi Ngài là Phật Bà. 

BIỂU TƯỚNG. - Nghiên cứu về hình tượng 


Ngài, chúng ta thấy có lắm tượng. Những tượng y cứ 
theo giả sử, như: Quán Âm Hài Nhi (thể theo cỐt truyện 
Quán Âm Thị Kính), Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Tử 
Trúc... Những tượng y cứ theo các kinh phái Mật tông, 
như: Quán Âm Mã Đầu, Quán Âm Thiên Thủ Thiên 
Nhãn, Quán Âm Cữu Diện... Có một pho tượng phổ 
thông nhất là Quán Âm thanh tịnh bình thùy dương liễu. 
Tượng này Ngài Trí Khải hằng tán dương, chúng ta cỐ 
gắng tìm hiểu. 

Tượng Ngài hình người nữ đứng trên hoa sen, tay 
mặt cầm cành dương, tay trái cầm bình thanh tịnh, trong 
bình đựng nước cam lồ. Chúng ta hằng lạy mười hai 
câu nguyện sau khi tụng phẩm Phổ Môn, có câu “Nam 
mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai 
cam lồ sái tâm nguyện”. Câu nguyện này đã diễn tả đúng 
hình tượng Ngài. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu chỉ tiết qua 
hình tượng đó. 

THÂM Ý. - Tại sao Bồ-tát Quán Thế Âm lại là 
người nữ 2 Theo kinh Di Đà nói: người sanh về cõi 
Cực-lạc tuy chưa chứng quả Thánh vẫn không có tướng 
nam, tướng nữỮ. Kinh A-hàm nói: ngƯỜi nỮ có năm 
chướng không thể thành Phật... Thế mà, Bồ-tát Quán 
Thế Âm lại hiện thân người nữ ? 

- Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân của đức từ bi. 


Muốn nói lên tình thương chân thành tha thiết nhất trong 
con người, không tình thương nào qua tình mẹ thương 
con. Mẹ đối với con là tình thương chân thành thâm thúy 
bao la, khó lấy cái gì có thể hình dung được. Cho nên, 
đức Quán Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của 
nhân loại, hay của tất cả chúng sanh. Người mẹ dầu 
bận công ăn việc làm gì, một khi nghe tiếng con kêu 
khóc, mẹ buông bỏ tất cả vội vàng chạy lại vỗ về con. 
Đức Quán Thế Âm cũng thế, dù bận việc giáo hóa Ở 
đâu, một khi nghe tiếng kêu thương của chúng sanh, 
Ngài liền hiện thân đến an ủi. Vì thế, gọi Ngài là Bồ-tát 
Quán Thế Âm. Người mẹ hiền của tất cả chúng sanh, 
người mẹ lúc nào cũng lắng nghe tiếng nấc nở từ cõi 
lòng của đàn con dại đang đắm chìm trong bể khổ mênh 
mông, để đến xoa diệu, cứu thoát khiến mọi khổ não 
đều được tiêu tan. 

Tay mặt Ngài cầm cành dương liễu là tượng 
trưng cho đức nhẫn nhục. Tay trái cầm bình thanh tịnh 
đựng nước cam lồ là tượng trưng cho tâm từ bi. ChỈ có 
cành dương liễu mới có khả năng mang nước cam lồ 
rưới mát chúng sanh. 

Dương liễu là loại cây vừa dẻo vừa mềm, gặp 
gió mạnh thì uốn mình theo chiều gió, gió dừng là trở về 
vị trí cũ. Nếu cỨng như cành cây lim, cây gõ thì gió 


không thể lay, một khi bị gió lay là phải gãy. Nếu yếu 
như cành liễu thì chỈ buông rũ theo chiều gió. Cứng quá, 
mễm quá đều không có sức chịu đựng lâu dài. Cành 
dương nhờ sức mềm dẻo nên khéo tùy duyên mà không 
mất vị trí. Tức là tuy chìu theo cảnh mà không bị cảnh 
chi phối. Vì thế, cành dương được tượng trưng cho đức 
nhẫn nhục. Nhẫn nhục không có nghĩa ai làm sao cũng 
được, ai bảo gì cũng nghe. Chính bản chất của nó là 
khéo tùy thuận người, để hướng dẫn họ, theo đường lối 
hay lập trường của mình. Tùy thuận mà không bị họ chi 
phối, ngược lại chi phối được họ. Người nhẫn nhục 
mới trông qua như rất yếu hèn, kỳ thật họ có sức mạnh 
phi thường, đã tự chiến thắng được tình cảm, được 
phản ứng của bản năng. Họ đã vượt ra ngoài phạm trù 
con người phàm tục, nếu lấy con mắt phàm tục nhìn họ 
thì không thể nào hiểu nổi. Người chửi ta giận, người 
đánh ta đở, đó là bản năng tự vệ của tất cả mọi người. 
BỊ chửi mà không giận, bị đánh mà không đổ, ấy mới là 
việc khó làm, phi bậc thánh giả khó thể làm được. Hằng 
ngày chúng ta sống theo tình cảm, theo bản năng, thấy 
những phản ứng như vậy cho là phải lễ, hợp lý. Nếu 
thấy người bị chửi mà không giận..., chúng ta liền đâm 
ra bực tức, khi dể họ, cho là kể hèn yếu nhát nhúa. Đâu 
ngờ, những kể ấy đã đứng trên đỉnh chúng ta, mà Ở 


dưới này chúng ta vẫn tự cao tự đại. 

Nước cam lồ là thỨ nước rất trong, mát và thơm 
ngọt, do hỨng ngoài sương mà được. Chữ cam là ngỌt. 
Chữ lồ đọc trại chữ lộ, tức là sương hay móc. Khi 
ngƯỜời ta bị nóng bức khô khan, nếu được một giọt 
nƯớc cam lồ thấm vào cổ sẽ nghe ngọt ngào mát rượi. 
Nước cam lồ tượng trưng cho lòng từ b¡ của Bồ-tát. 
Khi chúng sanh bị lửa phiền não thiêu đốt, thiết tha cầu 
cứu nơi Bồ-tát, Ngài sẽ mang nước từ bi đến dập tắt và 
đem lại cho người sự mát mề an lành. Chúng ta đang 
sống trong nhà lửa tam giới, ngọn lửa phiền não của 
chúng ta nổi cháy rần rần, nếu không có giọt nước từ bi 
của Bồ-tát, chắc hẳn tất cả chúng ta đều phải chết thiêu 
trong lò phiền não. 

Từ bi là lòng thương không vụ lợi, không phân 
biệt thân sơ, không thấy có quý tiện, lòng thương chân 
thật bình đẳng. Sự quý báu cao cả của nó, chỉ có nước 
cam lồ mới đủ tính cách tượng trưng. Nước cam lồ 
chẳng những cứu người qua cơn khát cháy cổ, mà còn 
đem lại cho người mùi thơm ngon ngọt dịu. TỪ bi chẳng 
những cứu người trong cơn nguy khốn, mà còn đem lại 
cho người nguồn an lạc vô biên. Bởi tính chất quý báu 
vô thượng của nước cam lồ như vậy, nên phải đựng nó 
trong một cái bình thanh tịnh. Vì của quý bao giờ cũng 


đựng trong món đồ quý. 

Bình thanh tịnh là tượng trưng ba nghiệp trong 
sạch. Chúng ta ôm ấp lòng tỪ bi muốn ra cứu độ chúng 
sanh, nếu thân, miệng, ý chưa trong sạch thì khó mong 
thực hiện lòng từ bi. Nếu cố gắng thực hiện, một thời 
gian cũng lạc về danh hay vì lợi. Ví như người có khoa 
y dược, sẵn sàng chữa trị bệnh khổ cho người, khi 
những con bệnh được lành, đương nhiên phải có sự đền 
đáp hay khen ngợi trên báo chí, nếu người ấy ý chưa 
trong sạch dễ nóng lòng danh lợi. Do đó, dần dần làm 
hoen Ố lòng tỪ bi. Cho nên, muốn thực hiện lòng từ bị, 
điều kiện tiên quyết là ba nghiệp phải thanh tịnh. 

Muốn mang nước cam lồ ra rưới mát chúng sanh, 
phải dùng cành dương làm phương tiện. Bởi vì chúng 
sanh trong đời này nghiệp chướng quá sâu dày, ít khi 
thấy lẽ phải. Họ chỉ sống theo bản ngã, sống vì dục 
vọng của họ, khó ai làm cho họ hài lòng. Dù người ấy 
sẵn sàng tiếp giúp họ trong khi khốn đốn, mà họ vẫn 
không biết ơn, đôi khi còn phẳẩn bội. Người sẵn lòng từ 
bi ra tế độ chúng sanh, nếu thiếu đức tánh nhẫn nhục thì 
sự tế độ khó được viên mãn. Không phải ai ai cũng sẵn 
sàng đưa tay cho ta dìu ra khổi con đường nguy hiểm 
hết đâu, dù họ là những kể mù. Có kể tin đưa tay cho ta 
đìu đi, song giữa đường vấp phải những hòn đá nhỏ, 


hay chạm những gốc cây, là họ sừng sộ với ta. Có kể 
dìu đi được một đoạn, họ cho là nhọc nhằn khổ sở, 
không muốn đi nữa, rồi kiếm chuyện làm khó dễ ta. Có 
kể không ưng đưa tay cho ta đầu, lại còn mắng nhiếc ta 
thậm tệ. Ở những trường hợp đó, dù ta có thiện chí 
muốn cứu giúp họ thế mấy, nếu thiếu đức nhẫn nhục, 
thử hỏi ta có thể làm được việc gì ? Bởi thế, người học 
đạo từ bi trước phải tập đức nhẫn nhục khi nhẫn nhục 
được thuần rồi mới ra thực hiện từ bi. Chưa tập được 
đức nhẫn nhục đã vội ra thực hành từ bi, chẳng những 
không làm được hạnh từ bi, mà lại phát sanh sân hận là 
khác. Cho nên, phải có cành dương rồi, sau mới nhúng 
nước cam lồ rưới mát chúng sanh. 

Để thấy rõ công hạnh tỪ bi, chúng ta hãy nghe 
đoạn văn tán dương năng lực nhành dương của ngài 
Thiên Thai: 

“Thùy dương liễu biến sái cam lồ, trừ nhiệt não 
dĩ giai đắc thanh lương, tầm thinh cứu khổ ư tứ sanh, 
thuyết pháp độ thoát ư lục đạo, bẩm từỪ bi kiên cố chi 
tâm, cụ tự tại đoan nghiêm chi tướng, hữu cầu giai Ứng, 
vô nguyện bất tùng, cố ngã tri lưu, đoan thừa tịnh quán, 
thành tụng mật ngôn, gia trì pháp thủy. Thị thủy giả, 
phương viên tùy khí, dinh hư nhậm thời, xuân dương 
đông ngưng, khẩm lưu lương chỈ, hạo hạo hồ, diệu 


nguyên mạc trắc, thao thao hồ, linh phái nan cùng, bích 
giáng tàng long, hàn đàm tẩm nguyệt, hoặc tại quân 
vương long bút hạ, tán tác ân ba, hoặc cư Bồ-tát liễu chi 
đầu sái vi cam lồ, nhất đích tài triêm, thập phương câu 
tịnh”. 

Dịch: 

“Cầm nhành dương (Ngài) rưới nước cam lồ lên 
khắp cả, trừ nhiệt não (Ngài) làm cho mọi người đều 
được tắm trong dòng suối thanh lương. Nghe tiếng kêu 
mà cứu khổ cho tỨ sanh, Ngài thuyết pháp để độ thoát 
cho lục đạo. Sẵn tâm niệm từ bi kiên cố, đủ dáng về tự 
tại trang nghiêm, không ai cầu mà chẳng ứng, không 
nguyện nào mà chẳng thành. Cho nên, chúng con là kẻ 
xuất gia, an trỤ trong tịnh quán, chí thành đọc lại mật 
ngôn và gia trì pháp thủy. Tịnh thỦy này vuông tròn tùy 
theo bình chứa đựng, có hay không cũng tùy tiết tùy 
thời. Mùa xuân là loãng, mùa đông thì đặc, khi chảy khi 
đọng thật là mênh mông; nguồn sâu khó lường, chảy 
mãi thao thao, thật là dòng linh khôn tuyệt. Ở trong khe 
đá, nước ngâm bóng loài rồng, ở dưới ao thu, nước tẩm 
lấy bóng nguyệt. Tịnh thủy này hoặc đọng dưới ngòi 
bút của đấng quân vương để rồi làm tràn ngập sóng ân, 
hoặc nằm trên đầu nhành dương liễu của vị giác hữu 
tình để rưới thành cam Iồ linh diệu. Chỉ cần một giọt 


nước rưới lên là mười phương đều được sạch trong”. 

N.H. 

Muốn diễn tả lòng tỪ bi cao cả của Bồ-tát Quán 
Thế Âm, tác giả dùng giọt nước nhành dương, thật là 
linh động biến ảo. Nước không cố định ở một hình thức 
nào, tùy duyên biến chuyển, có khi là thể lỏng, có khi là 
thể cứng, có lúc lại biến thành hơi. Nếu chúng ta chấp 
nƯớc chỈ có ở thể lỏng, tức không hiểu được nước. 
Không phải chỈ ở một hình thức cố định, mà linh động 
tùy duyên. Đủ duyên cơ cảm thì Bồ-tát ứng hiện. 

Nước khi đọng dưới hồ thu trong xanh ¡in hiện 
bóng trăng, khi lóng trong khe đá làm nhà cửa loài rồng, 
lúc chảy ầm ầm thành suối gào thác đổ, thật không thể 
lường được diệu dụng của nước. Lòng từ bi của Bồ-tát 
cũng thế, mênh mông như bể cả bao hàm tất cả chúng 
sanh, tràn trễ như ngọn triều lên mang hạnh phúc cho 
mọi loài thọ hưởng. Bất cứ nơi nào, chốn nào có cẳm 
thì Bồ-tát đều Ứng hiện. Sự ứng hiện tùy theo căn tánh 
chúng sanh, kể thấy Bồ-tát ở hình thức này, người cẳm 
Bồ-tát nơi tướng trạng khác. Tựu trong có cảm thông 
nhất định có linh ứng. 

ChỈ một giọt nước (nhổ mực) đọng dưới ngòi bút 
của hàng vua chúa cũng đủ làm cho muôn dân thấm 
nhuần ơn vũ lộ. Hoặc một giọt nước (giọt cam lồ) nằm 


trên đầu nhành dương liễu của bậc Bồ-tát cũng đủ giải 
thoát mọi loài chúng sanh. Lòng từ bi không phải chỉ có 
Ở trong tâm Bồ-tát, trong tâm những kể tu hành, mà còn 
có Ở trong lòng bậc đế vương, trong lòng kể có quyên 
thế. Cho nên, ai cũng có thể là bậc cứu khổ chúng sanh, 
miễn họ phát tâm tỪ bi. TỪ bi không phải là gia bảo 
dành riêng cho các bậc tu hành, mà nó là của chung tất 
cả nhân loại. Dù ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào, cũng 
có thể thực hiện từ bi được, nếu trong lòng chứa sẵn từ 
bị. 

Qua những lời tán dương trên, chúng ta thấy lòng 
tỪ bi cao cả khôn lường. Chúng ta lễ tượng đức Quán 
Thế Âm luôn luôn phải ghi nhớ hai đức tánh căn bản 
của Ngài: nhẫn nhục và tỪ bi, để đem áp dụng vào bản 
thân chúng ta. Có thế, sự lễ bái mới thật là hữu ích và 


cần thiết vô cùng. 


BO TAT ĐẠI THE CHI 
(Bodhisattva Mo hasthanapràta) 
DANH HIỆU. - Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp 
hết thầy, khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải 
thoát và được năng lực vô thượng. 
TIỀN THÂN. - Thuở xa xưa ở thế giới Vô 


Lượng Đức Tựu An Lạc thị hiện có đức Phật hiệu Kim 
Quang Sư Tử Du Hý ra đời hóa độ chúng sanh. 

Trong nước có ông vua hiệu Oai Đức, lấy chánh 
pháp trị dân nên cũng gọi là Pháp vương. Trong nước ấy 
không có người nỮ, toàn là do hóa sanh. Vua kính thờ 
đức Phật Kim Quang Sư Tử Du Hý không biết mỗi 
nhàm. Một hôm, vua tọa thiền Tam muội, khi xuất định 
thấy hai hoa sen mọc bên tả hữu, trong mỗi hoa sen có 
mỗi đồng tử, rồi cùng nhà vua đến Phật nghe pháp. Vua 
Oai Đức đó là tiền thân Phật Thích Ca, hai vị đồng tử là 
Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. 

(Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký kinh) 

Lại một thuở khác, Ngài là con trai thỨ của vua 
Vô Tránh Niệm tên Ni-ma. Ngài được thân thừa cúng 
dường đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện đỘ sanh, 
được Phật thọ ký: sau này làm Bồ-tát hiệu là Đắc Đại 
Thế (Đại Thế Chí), phụ tá bên cạnh đức Phật A Di Đà ở 
cõi Cực-lạc. Và, sau nữa Ngài sẽ thành Phật hiệu là 
“Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương”, ở thế giới Đại 
Thế. 

(Kinh Bi Hoa, quyển ba, phẩm Chư Bồ-tát Bổn 
Thọ Ký). 

HẠNH NGUYỆN. - Ngài dùng pháp môn Niệm 
Phật Tam muội để tự tu và hóa độ chúng sanh. Trong 


hội Lăng Nghiêm, đức Phật Thích Ca hỏi chỗ sở tu sở 
đắc của các vị La-hán và Bồ-tát, Ngài tự thuật: “Thời 
đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niệm Phật 
Tam muội... Nhơn địa xưa của con dùng tâm niệm Phật 
nhập vô sanh nhẫn. Nay ở thế giới này, con tiếp độ 
người niệm Phật về Tịnh độ...”. Đức Quan Thế Âm 
dùng lòng tỪ bi lăùng nghe tiếng đau khổ đến cứu độ 
chúng sanh, đức Đại Thế Chí dùng ánh sáng trí tuỆ soi 
đường cho chúng sanh được giải thoát. 

BIỂU TƯỚNG. - Ngài đứng bên hữu đức Phật A 
Di Đà, tướng người cư sĩ cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm 
hoa sen xanh. Đây là lối thờ Di Đà tam tông: Đức Phật 
Di Đà ở giữa, bên tả Bồ-tát Quán Thế Âm, bên hữu Bồ- 
tát Đại Thế Chí. 

MẬT Ý. - Bồ-tát hình người cư sĩ để nói lên hạnh 
nguyện độ sanh của Ngài luôn luôn gần gũi quần chúng. 
Bởi vì muốn cẩm thông nhau thì trước phải cùng hình 
thức như nhau. Bồ-tát là bạn lành của chúng sanh, cho 
nên mang hình thỨc người cư sĩ để dễ lăn lộn trong 
nhân gian, mà hóa đỘ họ. 

Hoa sen xanh tượng trưng thanh tịnh, tức là đoạn 
đức. Dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não nhiễm ô, 
cứu vớt chúng sanh lên khổi vũng bùn ác trược. 

Muốn cứu vớt chúng sanh về tịnh độ, trước phải 


dạy họ dứt sạch phiền não uế ô. Vì thế, danh hiệu Ngài 
đã nói lên ý nghĩa vận dụng ánh sáng trí tuệ chiếu soi 
cho chúng sanh thấy rõ những uế trược nơi mình, đồng 
thời giúp cho họ có sức mạnh đoạn trừ những uế trược 
ấy, nhiên hậu đưa họ về Tịnh ĐỘ. 

Mỗi đức Phật đều đầy đủ hai đức tánh quan 
trọng là tỪ bi và trí tuệ. Thiếu một trong hai đức tánh 
này, không bao giờ thành Phật. Cho nên, thờ tượng tam 
tông để biểu thị ý nghĩa này. Đức Phật Thích Ca có hai 
vị Bồ-tát phụ tá là Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài Văn Thù 
tượng trưng trí tuệ. Ngài Phổ Hiền là đại hạnh từ bi. 
Đức Phật Di Đà cũng thế, có hai Bồ-tát phụ tá là Quán 
Âm và Thế Chí. Đức Quán Âm tượng trưng từ bi, Bồ- 
tát Thế Chí tượng trưng trí tuệ. TỪ bi ở bên tả, trí tuệ ở 
bên hữu, để biểu thị trí tuệ lúc nào cũng dẫn đầu thì từ 
bi mới thành tựu. 

Chúng ta thờ Phật, lễ Phật luôn luôn phải học tập 
và thực hành hai hạnh này. Có thế, sự thờ Phật lễ Phật 
mới đầy đủ ý nghĩa. 


BÔ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI 
(Bodhisattva ManJusr1) 
DANH HIỆU. - Văn Thù Sư Lợi cũng gọi là Mạn 
Thù Thất Ly, dịch nghĩa là “Diệu Đức, Diệu Cát 


Tường”. Vì thấy rõ Phật tánh, mọi đức đều tròn đầy, 
không sự ràng buộc nào chẳng dứt, nên gọi Diệu Đức. 

TIỀN THÂN. - Thuở xưa, Ngài là con thỨ ba vua 
Vô Tránh Niệm tên là Thái tử Vương Chúng. Do cúng 
dường đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện đỘ sanh nên 
được hiệu là Văn Thù Sư Lợi và được thọ ký sau này sẽ 
thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chỉ, hiệu 
là Phật Văn Thù (Kinh Bi Hoa). 

Lại, trong kinh Pháp Hoa chép: Thời đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh, Ngài là Bồ-tát Diệu Quang thọ 
tì kinh Pháp Hoa. Tám người con của Phật Nhật 
Nguyệt Đăng Minh đều theo học với Ngài, sau này các 
vị ấy đều thành Phật, trong số đó có Phật Nhiên Đăng và 
Di Lặc. (Kinh Pháp Hoa) 

HẠNH NGUYỆN. - Ngài là vị Bồ-tát hiểu thấu 
Phật tánh, đầy đủ ba đức: Pháp thân, Bát-nhã, Giải 
thoát; hằng đem ba đức ấy giác ngộ chúng sanh. Ngài là 
hiện thân của căn bản trí, cho nên trong hàng Bồ-tát 
Ngài là Thượng thỦ. Trong các hội thuyết pháp của đức 
Phật Thích Ca, Ngài luôn hiện thân trợ hóa. 

BIỂU TƯỚNG. - Tay mặt Ngài cầm kiếm sắc 
bén. Tay trái cầm hoa sen xanh. Mình ngồi trên lưng Sử 
Tử xanh. Có nơi Ngài hiện tướng người xuất gia, vì với 
tư cách trợ hoá cùng đức Phật Thích Ca nên phải hiện 


thân người xuất gia như các vị Tỳ-kheo. Có chỗ thờ 
Ngài với hình thức người cư sĩ đội mũ, mặc giáp, cầm 
kiếm. Như Thiện Tài Đồng TỬ tán thán: 

“Thân mặc giáp nhẫn nhục, 

Tay cầm gươm trí tuệ, 

Tự tại hàng quân ma, 

Xin thương xót cứu vớt tôi. 

(Kinh Hoa Nghiêm tập ba, phẩm pháp giới, Hòa 
Thượng Trí Tịnh dịch) 

THÂM Ý. - Ngài Văn Thù tượng trưng căn bản 
trí. Tay mặt Ngài cầm kiếm là biểu thị trí đức. Dùng trí 
tuệ sáng suốt phá tan tất cả vô minh hắc ám. Ánh sáng 
trí tuệ soi đến đâu, hắc ám tan đến đấy. Như dũng sĩ 
cầm kiếm bén xông pha trong trận mạc, chiếc liếm lia 
đến đâu thì đầu giặc rơi đến đấy. Sức trí tuệ vô cùng 
mãnh liệt, như thanh kiếm báu cứng chắc san sẳng, dù 
chạm phải cùng loại kim khí vẫn không bị khờn mẻ, mà 
có thể chặt đứt tất cả. 

Tay trái Ngài cầm hoa sen xanh, biểu thị đoạn 
đức. Đối với tự thân cũng do sức trí tuệ dứt sạch mọi 
nhiễm ô tham ái, như hoa sen Ở trong bùn mà không 
nhiễm bùn. Bồ-tát không phải người ẩn nơi non cao 
rừng thẩm, sống trong cảnh thanh tịnh u nhàn, mà là 
ngƯời sống chung đụng với quần chúng, lăn lộn trong 


đám bụi trần để cứu độ chúng sanh, nên có lúc ra làm 
vua, có lúc làm quan, cũng có khi làm kể tật nguyền cùng 
khổ... tuy sống trong dục lạc dẫy đầy, mà Bồ-tát vẫn 
giỮ tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm như người đời. Đó 
là nhờ trí tuệ dứt sạch tham ái, viên thành đoạn đức. 

Chiếc giáp Ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn 
nhục. Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm phạm 
vào thân. Nó che chổ cho Bồ-tát vẹn toàn tâm từ bi; bọn 
giặc sân hận oán thù không thể nào xúc não được hạnh 
nguyện của Bồ-tát. Bồ-tát không bao giờ rời chiếc giáp 
nhẫn nhục. Thiếu nó Bồ-tát không thể nào thực hiện 
được tâm Bồ-đề. 

Con Sư tử là biểu thị công năng của trí tuệ. Bởi 
vì sư tỬ là chúa sơn lâm, một tiếng rống của nó muôn 
thú đều nép phục. Bồ-tát do trí tuệ viên mãn hay thuyết 
pháp phá dẹp tất cả tà tuyết. Một phen chánh pháp vang 
lên, mọi tà thuyết đều ẩn náu. Như một phen sư tử rống 
lên thì muôn thú đều kinh tâm tán đởm. 

Chúng ta thờ phụng, đảnh lễ Bồ-tát Văn Thù là 
để hướng về trí tuệ sẵn có của chúng ta. Lâu rồi, chúng 
ta mãi sống quay cuÔng theo vô minh tham ái, trôi lăn 
trong biển sanh tử luân hồi, chịu chập chồng muôn nỗi 
khổ đau. Giờ đây, chúng ta hãy tỉnh dậy, quay về với trí 
tuệ sẵn có của mình, dùng thanh gươm trí tuệ chặt đứt 


lưới tham ái để vượt ra khỏi bể khổ thâm sâu. ChỈ có trí 
tuệ mới đủ công năng cứu ta ra khổi vòng luân hồi 
nghiệp báo. Sau khi, tự cứu được mình bằng khả năng 
trí tuệ, chúng ta lại dùng nó tuyên dương chánh pháp hóa 
độ quần mê. Được vậy, phần tự lợi và lợi tha mới được 
đầy đủ. Tuy nhiên, người chiến sĩ muốn chiến thắng kẻ 
thù phiền não, muốn cứu thoát mọi người ra khổi vòng 
kềm hẳm của chúng thì lúc nào trong người cũng không 
rời chiếc giáp nhẫn nhục. Được thế, mới chắc chắn 
thành công. Cũng vậy, chúng ta muốn tự giác giác tha thì 
hạnh nhẫn nhục không lúc nào dám xao lẳng. Có thực 
hành được như vậy, mới xứng đáng đẳnh lễ đức Văn 
Thù tay cầm kiếm, mình mặc giáp; ngồi trên lưng sư tỬ. 


BO TAT PHO HIẾN 

Bodhisattva Vĩ svabhadhra hoặc SAMANTABHADRA 

DANH HIỆU. - Phổ Hiền là vị hiền rất gần bậc 
thánh hay giáo hóa khắp tất cả chỗ. Đức độ khắp tất cả 
pháp giới; khéo hay điều phục thuận thảo gọi là ä Hiền. 
Điều thiện vi diệu khắp tất cả chỗ gọi là Phổ. 

TIỀN THÂN. - Thuở xưa, Ngài là con thỨ tư vua 
Vô Tránh Niệm tên là Năng ĐỘ. Do cúng dường đức 
Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh, Ngài được Phật 
thọ ký sau này tu hạnh Bồ-tát sẽ được tên là Kim 


Cương Trí Huệ Quang Minh Công Đức và sẽ thành Phật 
ở thế giới Bất Huyền phương Đông hiệu là Phổ Hiền 
Như Lai (Kinh BI Hoa). 
HẠNH NGUYỆN. - Bồ-tát Phổ Hiền có mười 
hạnh nguyện lớn. 
1. Lễ kỈnh chư Phật 
. Khen ngợi Như Lai 
. Cúng dường khắp cả 
. Sám hối nghiệp chướng 
. Tùy hỈ công đức 
. ThỈỉnh Phật chuyển pháp luân 
. Thỉnh Phật thường ở đời 
. Thường theo học Phật 
. Hằng tùy thuận chúng sanh 
10. Hồi hướng khắp hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh 
nguyện) 
Lại, trong hội Lăng Nghiêm, Phật hỏi về căn viên 
thông, Ngài thuật: 


\© œœ ¬I ŒƠ CC: +> C3) 


“Con đã tỪng làm con các vị Pháp Vương nhiều 
như số cát sông Hằng, chư Phật mười phương dạy đệ 
tử có căn Bồ-tát đều tu hạnh Phổ Hiền, là do con mà đặt 
tên. Bạch Thế Tôn ! Con dùng tâm nghe và phân biệt 
những hiểu biết của chúng sanh, nếu ở phương khác 


ngoài số thế giới như cát sông Hằng, có một chúng sanh 
trong tâm phát minh hạnh Phổ Hiền, khi ấy con cưỡi voi 
trắng sáu ngà phân thân trăm ngàn đến khắp các chỗ kia. 
Dù người kia bị nghiệp chướng sâu nặng chưa thấy 
được con, con Ở trong tối xoa đầu, an ủi ủng hộ, khiến 
người kia được thành tựu...” 

(Kinh Lăng Nghiêm, chương Phổ Hiền) 

BIỂU TƯỚNG. - Căn cứ vào tượng Thích Ca tam 
tông, Bồ-tát Phổ Hiền hầu bên tả đức Phật Thích Ca, 
Bồ-tát Văn Thù hầu bên hữu. Bồ-tát Phổ Hiền thờ riêng 
với hình thỨc ngư cư sĩ, cưỡi voi trắng sáu ngà, hai tay 
chắp lại. 

THÂM Ý. - Ngài tượng trưng cho chân lý, Văn 
Thù tượng trưng chân trí, lý trí dung thông. Hoặc Ngài 
tượng trưng cho tam muội, Văn Thù tượng trưng cho 
Bát-nhã. Hoặc Ngài tượng trưng cho hạnh, Văn Thù 
tượng trưng cho giải, hạnh giải viên dung. Hoặc Ngài 
tượng trưng cho từ bi, Văn Thù tượng trưng cho trí tu. 
Đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý, vì thế biểu thị 
hai vị Bồ-tát phụ tá hai bên. Hoặc đức Phật Bi, Trí viên 
mãn, nên hai Ngài thường có mặt bên trái, bên phải đức 
Phật. 

Riêng tượng Bồ-tát Phổ Hiền ngồi trên lưng voi 
trắng sáu ngà để biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Trong 


các loài thú, về sức mạnh chuyên chổ, con voi là mạnh 
hơn cả. Nó hay chuyên chở người và vật từ chỗ này đến 
chỗ khác. Bồ-tát Phổ Hiền cũng thế, dùng đại hạnh hóa 
độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Lại, con 
voi ấy trắng có sáu ngà, biểu thị Bồ-tát tuy còn lăn lộn 
trong trần để hóa độ chúng sanh, mà nghiệp chướng đã 
trong sạch. Sáu ngà là tượng trưng cho lục độ, Chèo 
thuyền lục độ, Bồ-tát cứu vớt chúng sanh đang chìm 
đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ mênh mông, chúng 
sanh vô lượng, Bồ-tát không nại hà mệt nhọc vẫn say 
sửa cứu vớt không ngừng. Những chiếc chèo bố thí..., 
cánh buồm tinh tẫn..., mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ 
mãi hoạt động luôn luôn tiến tới không bao giờ bị sóng 
gió khiến phải lui sỤt. 

Chúng ta thờ Bồ-tát Phổ Hiền là thờ chân lý, 
hằng ngày kính lễ Ngài, chúng ta phải tự tỉnh ăn năn 
tránh xa mọi ảo vọng, trở về phối hợp với chân lý. Còn 
gì đau buồn bằng, hằng ngày sống trong chân lý mà 
chúng ta bị mờ mịt bởi vô minh, rồi lấy vọng làm chân, 
lấy giả làm thực, càng ngày càng cách xa chân lý. Chúng 
ta hãy mở mang trí tuệ, nhìn thẳng vào mặt chân lý để 
được giác ngộ như chư Phật. Có vậy mới xứng đáng là 
Điều Ngự TỬ. 

Lại, thờ Bồ-tát Phổ Hiền cũng là thờ Đại hạnh vô 


biên của chư Bồ-tát. Kính lễ Ngài có nghĩa là chúng ta 
tôn trọng học đòi theo hạnh nguyện rộng lớn của Ngài. 
Hãy đập tan đi cái vỗ ích kỷ hẹp hòi của chúng ta để hòa 
mình trong hạnh nguyện mênh mông của Bồ-tát. Còn 
đeo đẳng cái vỏ ích kỷ này là còn khổ đau, còn chìm 
đắm, phải gỡ nó bỏ đi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt khỏi 
muôn lớp trùng dương đến nơi bờ giác an vui. Lòng từ 
vô hạn, hạnh nguyện vô biên của Bồ-tát là những tiếng 
còi cảnh tỉnh, kêu gọi chúng ta hãy sống dậy trong đồng 
thể đại bi, trong chân như vĩnh cửu. Bỏ đi cái vỏ nhỏ 
nhen, tạm bợ, mà con người đang vì nó tạo nghiệp khổ 
ngập trời. 


BO TAT ĐỊA TẠNG 
(Bodhisattva Ksitigarbha) 

DANH HIỆU. - Địa Tạng có nghĩa an nhẫn, bất 
động như đại địa; tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí 
mật. 

TIỀN THÂN. - Thời tượng pháp của đức Phật 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương, có người con gái dòng 
Bà-lamôn đầy đủ phước đức, mọi người đều cung 
kính. Mẹ cô không tin Tam bảo lại khi dể, tuy cô cố 
gắng giáo hóa mà không thể được. Sau khi mẹ chết, vì 
lòng hiếu thảo cô cúng dường tượng đức Phật Giác Hoa 


Định Tự Tại Vương cầu xin biết được mẹ đang sanh về 
đâu. Vì lòng chí hiếu cẩm thông đến Phật, đức Phật dạy 
cô về nhà đêm đến ngồi nhớ danh hiệu Ngài sẽ biết chỗ 
mẹ sanh. Làm đúng như lời Phật dạy, cô được thấy 
cảnh địa ngục và sau rốt biết mẹ cô nhờ phước đức của 
cô đã được sanh về cõi trời. Sau khi thấy cảnh khổ đau 
ở địa ngục, cô phát nguyện: 

“Bao giờ địa ngục trống không, chúng sanh đỘ 
hết, tôi mới thành Phật quả”. 

Cô gái ấy là tiền thân Bồ-tát Địa Tạng. 

(Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức) 

HẠNH NGUYỆN. - Đức Phật ở trên cung trời 
Đao Lợi thọ ký Ngài rằng: 

“Địa Tạng ghi nhớ: ngày nay tôi Ở cõi trời Đao 
Lợi trong đại hội có tất cả chư Phật, trời, rồng, bát bộ 
nhiều đến trăm ngàn muôn ức không thể nói, đem 
người, trời, các chúng sanh... chưa ra khỏi tam giới, còn 
ở trong nhà lửa giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng 
sanh ấy rơi vào đường ác trong một ngày một đêm...” 

(Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện công đức, phẩm 
Chúc Lụy nhơn thiên). 

Lại, kinh Địa Tạng Thập Luận có đoạn: 

“Người thiện nam này Bồ-tát Địa Tạng, mỗi ngày 


vào buổi sáng, vì muốn làm thành thục các hữu tình, 


nhập các thiền định nhiều như số cát sông Hằng, từ 
định xuất rồi, đi khắp mười phương các cõi Phật làm 
thành thục tất cả hữu tình đã được giáo hóa, tùy cơ cẩm 
của hữu tình khiến được lợi ích an lạc”. (Địa Tạng 
Thập Luận kinh) 

Theo kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đức Phật 
Thích Ca phó chúc cho Ngài cứu đỘ chúng sanh sau khi 
Phật nhập Niết-bàn cho đến lúc đức Di Lặc ra đời. Căn 
cứ các tiền thân của Ngài, Ngài thường nguyện làm cho 
địa ngục trống không và đỘ hết chúng sanh. Nói về hạnh 
nguyện của Ngài, chúng ta có thể thấy rõ trong bài tán 
sau đây: 

Khể thủ từ bi đại Giáo chủ: 

Địa ngôn: kiên, hậu, quẳng hàm tàng. 

Nam phương thế giới võng hương vân, 

Hương võ, hoa vân, cập hoa võ 

Bảo võ, bao vân, vô số chủng 

Vi tường, vi thụy, biến trang nghiêm. 

Thiên, nhơn vấn Phật thì hà nhân ? 

Phật ngôn: Địa Tạng Bồ-tát chí ! 

Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, 

Thập phương Bồ-tát cộng quy y, 

Ngã kim túc thực thiện nhơn duyên, 

Tán dương Địa Tạng chân công đức: 


Từ nhân, tích thiện, 

Thệ cứu chúng sanh. 

Thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn, 

Chưởng thượng minh châu, quang nhiếp đại thiên 
thế giới. 

Diêm Vương điện thượng, 

Nghiệp kính đài tiền, 

VỊ Nam Diêm Phù Đề chúng sanh 

Tác đại chứng minh công đức chủ 

Đại bi, đại nguyện, 

Đại thánh, đại từ, 

Bổn tôn, Địa Tạng Bồ-tát ma ha tát ! 

Dịch: 

Dập đầu kính lễ đức giáo chủ 

Đại từ bi: đức độ của Ngài, 

Như đất dày bao hàm rộng khắp 

Thế giới phương nam tỏa mây hương 

Mưa hương, mây hoa cùng mưa hoa, 

Mây báu, mưa báu vô số lớp, 

Biến hiện điềm lành khắp trang nghiêm. 

Trời, người hỏi Phật nhân øì vậy ? 

Phật rằng: Địa Tạng Bồ-tát hiện, 

Chư Phật ba đời đều tán ngưỡng. 

Mười phương Bồ-tát thẩy quy y. 


Nhân xưa bồi đắp chút duyên lành, 

Nay con tán dương chân công đức: 

Địa Tạng Bồ-tát đại tỪ bi 

Góp tập thân lành độ chúng sanh: 

Rung tích trượng mở toang địa ngục, 

Nâng minh châu soi khắp đại thiên. 

Trước đài “nghiệp kính”, điện Diêm Vương, 

Vì chúng sanh ở cõi Nam Diêm, 

Làm giáo chủ chứng minh công đức. 

Nam mô đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ 

Bổn Tôn Địa Tạng Bồ-tát ma ha tát. 

(Ban Hộ Niệm Hội Việt Nam Phật Giáo dịch) 

BIỂU TƯỚNG. - Tượng Ngài đúng là người xuất 
gia, đầu tròn, mặc áo ca sa, tay mặt cầm tích trượng có 
mười hai khoen, tay trái nắm hạt minh châu. 

THÂM Ý. - Các vị Bồ-tát khác phần nhiều hiện 
thân cư sĩ, đặc biệt Bồ-tát Địa Tạng hiện thân vị Tỳ- 
kheo. Bởi vì bẳn nguyện của Ngài là cứu thoát chúng 
sanh ra khỏi địa ngục (cũng có nghĩa ngục tam giới), nên 
hình ảnh của Ngài là con người giải thoát (xuất gia). 
Mình có giải thoát mới mong đỘ thoát chúng sanh được. 
Qua hình ảnh giải thoát của Ngài, khiến chúng sanh hâm 
mộ cầu mong Ngài độ thoát. Song muốn giải thoát 
chúng sanh phải có phương tiện gì ? - Trong tay sẵn có 


tích trượng và minh châu. 

Tích trượng là một pháp khí do Phật chế ra. 
Những vị Tỳ-kheo thời xưa đi khất thực, vai mang bình 
bát, tay cầm tích trượng. Tích trượng có hai công dụng: 

I- Đến trước cổng nhà ngƯỜi rung tích trượng 
reng reng, khiến người hay ra cúng dường. 

2- Lúc đi đường gặp rắn rết đuổi chúng đi, tránh 
khỏi tai họa. Trên đầu tích trượng có mười hai khoen 
tượng trưng mười hai nhân duyên. Đức Phật giác ngỘ lý 
nhân duyên sanh thành bậc chánh giác. Ngài cũng đem lý 
nhân duyên giáo hóa chúng sanh ngót bốn mươi chín 
năm. Muốn được giải thoát trước phải ngộ lý mười hai 
nhân duyên. Đức Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng có 
mười hai khoen để nói lên ý nghĩa: Ngài luôn luôn dùng 
pháp thập nhị nhân duyên cảnh tỉnh chúng sanh. Nhờ sự 
cảnh tỉnh ấy, chúng sanh nhận chân được chân lý, giải 
thoát vòng sanh tử mê lầm. 

Tuy nhiên, muốn thấu rõ lý nhân duyên phải nhờ 
ánh sáng trí tuệ. Chúng sanh trầm luân mãi mãi bởi vô 
minh che đậy, không trông thấy pháp duyên sanh như 
huyễn, chấp thật ngã, thật pháp nên cứ lẩn quẩn trong 
vòng luân hồi. Muốn phá được vô minh phải phát huy trí 
tuệ. Trí tuệ tăng trưởng thì vô minh sẽ lùi xa. Biểu thị trí 
tuệ là viên minh châu trong lòng bàn tay đức Địa Tạng. 


Viên minh châu ấy soi sáng tất cả chốn u minh làm cho 
mọi chúng sanh bị giam cầm trong ngục tối trông thấy 
ánh sáng đều được thoát khỏi ngục hình. Cũng vậy, 
chúng sanh bị giam cầm trong ngục vô minh, một phen 
phát sanh ánh sáng trí tuệ, ngục thất vô minh liền tan vỡ, 
mọi người đều được thong dong tự tại. 

Chúng ta thờ tượng đức Địa Tạng để nói lên lòng 
khao khát giải thoát. Sự giải thoát của chúng ta được 
thành tựu hay không là do trí tuệ nhận chân được lý thập 
nhị nhân duyên hay không. Nếu chúng ta hằng ngày vận 
dụng hết tâm tư của mình suy nghiệm pháp thập nhị 
nhân duyên, một ngày nào đó, thời tiết nhân duyên đến, 
bỗng nhiên bừng sáng. Đó là chúng ta đã nhờ đức Địa 
Tạng cứu thoát trong thời không có đức Phật ở đời. 
Ngược lại, chúng ta cứ đảnh lễ Ngài với ý niệm Ở lại, 
dù Ngài có muốn cứu độ chúng ta thế mấy cũng khó bề 
cứu được. Đức Địa Tạng sẵn sàng cứu độ chúng ta ra 
khỏi địa ngục, song chúng ta phải có đủ hai yếu tố: phát 
huy trí tuệ và soi thấu pháp thập nhị nhân duyên. Có thế, 
công dụng độ sanh của Bồ-tát Địa Tạng mới thực hữu. 


